Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kê toán củ... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29788 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Iư báo 


Economy & Forecast Revie ®) nì ÍÏ ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ẠCH VÀ ĐẨU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ 
kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An 

14:50 | 18/09/2024 


[Ei:Ï Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh 
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 


Nguyễn Văn Hải 
Giảng viên, Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng 
Email: nvhai@lhu.edu.vn 
Bùi Văn Thụy 
Giảng viên, Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng 
** Tác giả liên hệ, Email: thuy@lhu.edu.vn 
Nguyễn Như Hoàng, Nguyễn Việt Thái, Nguyễn Thị Phương Mai, Lê Thị Thanh Thanh 
Học viên cao học, Khoa Sau đại học, Trường Đại học Lạc Hồng 
Tóm tắt 


Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến Sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp 
(DN) nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 8 nhân tố ảnh hưởng đến Sự lựa chọn dịch 
vụ kế toán của các DN nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An được sắp xếp theo thứ tự tác động giảm dần bao gồm: Sự 
đa dạng về dịch vụ; Đội ngũ nhân viên; Trình độ chuyên môn; Sự giới thiệu; Lợi ích cảm nhận; Hình ảnh đối tượng cung cấp 
dịch vụ; Khả năng đáp ứng; Giá phí. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đưa ra các hàm ý chính sách giúp các DN cung cấp 
dịch vụ kế toán nâng cao sự lựa chọn dịch vụ, cải thiện dịch vụ, thu hút thêm khách hàng. 


Từ khóa: sự lựa chọn, dịch vụ kế toán, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tỉnh Nghệ An 
Summary 


This study aims to identify factors affecting the choice of accounting services for small and micro enterprises in Nghe An 
Province. The research results show 8 factors affecting the choice of accounting services of small and micro enterprises in 
Nghe An Province, arranged in decreasing order of impact, including Diversity of services; Staff; Professional qualifications; 
Introduction; Perceived benefits; Image of service providers; Responsiveness; and Price. In addition, the research team 
proposes policy implications to help enterprises providing accounting services, increase their choice of services, improve 
services, and attract more customers. 


Keywords: choice, accounting services, small and micro enterprises, Nghe An Province 
GIỚI THIỆU 


Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, dẫn đến sự gia tăng về số lượng DN, đặc biệt là các DN nhỏ và siêu nhỏ 
ại Việt Nam. Tuy nhiên, đa phần các DN nhỏ và siêu nhỏ do hạn chế về nguồn lực thường gặp khó khăn về công tác kế 
oán, như: các quy định ban đầu về kế toán, các báo cáo thuế phải nộp hàng kỳ, hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán... Ngoài 
ra, các DN nhỏ và siêu nhỏ với khả năng tài chính có hạn khó đáp ứng được chi phí lương phù hợp với nhu cầu của lao động 
có chuyên môn, nghiệp vụ và có nhiều năm kinh nghiệm. Vì vậy, sử dụng dịch vụ và các dịch vụ có liên quan trong nần kinh 
ế ngày càng được các DN này lựa chọn như là giải pháp giúp tiết kiệm chỉ phí - vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật và an toàn 
về trách nhiệm pháp lý. 


ghệ An là tỉnh nằm trong vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ và có vị trí chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông Tây nối với các 
nước Lào, Thái Lan, Myanmar theo Quốc lộ 7 đến cảng Cửa Lò. Phía Bắc tỉnh Nghệ An giáp Thanh Hóa, phía Nam giáp Hà 
ĩnh, phía Tây giáp Lào và phía Đông giáp biển Đông. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, tính đến đầu năm 2024, 
Tỉnh có khoảng 8.000 DN nhỏ và siêu nhỏ. Do đó, việc thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN luôn được chú 
trọng, đặc biệt là công tác kế toán. Có thể thấy, Nghệ An là một thị trường rộng lớn đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ kế 


lof9 9/18/2024, 9:11 PM 


Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên sự lựa chọn dịch vụ kê toán củ... 


2of9 


toán và các dịch vụ liên quan. Do đó, việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các DN nhỏ 
và siêu nhỏ là cần thiết. 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
DN nhỏ và siêu nhỏ 


Việc xác định và phân loại DN được thực hiện nhằm quản lý tốt hoạt động kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước. Việc phân 
loại cũng khác nhau tùy thuộc theo đặc thù của mỗi quốc gia, còn tại Việt Nam, thì căn cứ vào tiêu chí số lượng lao động, về 
nguồn vốn hoặc doanh thu theo Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. DN nhỏ, DN siêu nhỏ được xác định theo 3 
lĩnh vực chính: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ. Theo đó: 


- DN siêu nhỏ có quy mô sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người, với tổng doanh 
thu hoặc tổng nguồn vốn của năm không vượt quá 3 tỷ đồng. Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, DN siêu nhỏ cũng có số 
lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người, nhưng tổng doanh thu của năm có thể lên tới 10 tỷ 
đồng hoặc tổng nguồn vốn không vượt quá 3 tỷ đồng. 


- DN nhỏ có quy mô sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người, với tổng doanh thu 
không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không vượt quá 20 tỷ đồng, nhưng không thuộc nhóm DN siêu nhỏ. Trong lĩnh 
vực thương mại và dịch vụ, DN nhỏ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người, với tổng 
doanh thu không vượt quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không được xếp vào nhóm DN 
siêu nhỏ. 


Dịch vụ kế toán 


Theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13, "Kinh doanh dịch vụ kế toán" được hiểu là việc cung cấp các dịch vụ như làm kế toán, 
kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và thực hiện các công việc khác liên quan đến kế toán theo quy định 
của luật này cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Dịch vụ kế toán và kê khai thuế là những dịch vụ chuyên nghiệp, mang 
tính trách nhiệm cao đối với xã hội. Vì vậy, các DN cung cấp dịch vụ này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật 
hiện hành về việc thành lập, hoạt động và đạo đức nghề nghiệp. 


Dịch vụ kế toán đóng vai trò quan trọng với các DN thông qua các khía cạnh, như: đảm bảo an toàn, tiết kiệm chỉ phí và hỗ 
trợ quản lý hiệu quả, như: DN không cần lo lắng về việc rò rỉ thông tin kế toán khi sử dụng dịch vụ kế toán, vì những đơn vị 
này cam kết bảo mật thông tin qua hợp đồng và các quy định pháp luật, cũng như đạo đức nghề nghiệp; Đối với các DN nhỏ 
và vừa, đặc biệt là các DN mới thành lập, chủ DN và quản lý thường chưa nắm vững các quy định về quản lý kinh tế, tài 
chính, thuế, thương mại và kế toán. Điều này có thể dẫn đến rủi ro trong kinh doanh và lãng phí tài nguyên. Do đó, việc sử 
dụng dịch vụ kế toán là giải pháp nhanh chóng và hiệu quả để nhận được tư vấn chuyên nghiệp; Việc duy trì một đội ngũ 
nhân viên kế toán tại DN thường đi kèm với nhiều chi phí, như: tiền lương, các khoản phúc lợi, chi phí đào tạo, và chỉ phí mua 
và duy trì phần mầm kế toán. Trong khi đó, việc thuê dịch vụ kế toán giúp DN tiết kiệm những khoản chỉ phí này; Nhân viên 
kế toán nội bộ thường chỉ xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của DN và ít có cơ hội cập nhật kiến thức mới, dẫn 
đến thiếu sót trong kiến thức về luật thuế, kế toán, và kinh nghiệm thực tiễn. 


Hành vỉ khách hàng 


Theo Philip Kotler (2001), các nhà kinh doanh nghiên cứu hành vi tiêu dùng để hiểu cách mà người tiêu dùng đưa ra quyết 
định sử dụng các tài nguyên của mình (tiền bạc, thời gian, công sức,...) liên quan đến việc mua sắm và sử dụng dịch vụ, từ 
đó xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp để tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng. Cụ thể, họ nghiên cứu người tiêu 
dùng muốn mua gì, tại sao họ chọn sản phẩm hoặc dịch vụ đó, vì sao họ chọn nhãn hiệu đó, cách thức họ mua sắm, mua ở 
đâu, khi nào và với số lượng bao nhiêu. Từ những thông tin này, DN có thể xây dựng chiến lược marketing nhằm khuyến 
khích người tiêu dùng chọn sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Trước khi có một giao dịch, người mua phải trải qua 5 giai 
đoạn: Nhận biết nhu cầu; Tìm kiếm thông tin; Đánh giá các lựa chọn; Quyết định mua và Hành vi sau mua. 


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của DN 


Theo Hunt và cộng sự (1999), sự giới thiệu từ bên ngoài là một tiêu chí quan trọng mà các chuyên gia và chủ DN nhỏ dựa 
vào khi lựa chọn và duy trì dịch vụ kế toán. Kotler và cộng sự (2013) đã chứng minh rằng, sự giới thiệu là một trong những 
nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng. Đặc biệt, trong lĩnh vực kế toán và thuế - những dịch vụ mà ít người thực sự 
hiểu rõ và có khả năng tự đánh giá - sự giới thiệu từ những người có chuyên môn hoặc những người đã sử dụng dịch vụ là 
rất quan trọng. Mai Thị Hoàng Minh và Giáp Thị Lệ (2019) cũng đã chỉ ra rằng, sự giới thiệu có tác động tích cực đến việc 
ựa chọn dịch vụ kế toán. Đây chính là cơ sở để nhóm nghiên cứu đề ra giả thuyết nghiên cứu sau: 


HI: Sự giới thiệu tác động tích cực đến Sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các DN nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 


Đội ngũ nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn và duy trì dịch vụ kế toán. Theo 
nghiên cứu của Hunt và cộng sự (1999), trong 12 tiêu chí để chọn lựa và duy trì dịch vụ kế toán, có nhân tố liên quan đến đội 
ngũ nhân viên, bao gồm: trình độ chuyên môn, khả năng giao tiếp và kỹ năng trình bày bằng văn bản của nhà cung cấp dịch 
vụ thông qua đội ngũ nhân viên của họ. Lai và Chen (2011) đã bổ sung thêm rằng đội ngũ nhân viên cần được đánh giá trên 
hai khía cạnh: vẻ bề ngoài và kiến thức chuyên môn, năng lực. Mai Thị Hoàng Minh và Giáp Thị Lệ (2019), Vương Yến Linh 
và Nguyễn Hữu Đặng (2019) đã chỉ ra rằng, đội ngũ nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ có tác động tích cực đến việc lựa 
chọn dịch vụ kế toán. Đây chính là cơ sở để nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết nghiên cứu tiếp theo: 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29788 


9/18/2024, 9:11 PM 


Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên sự lựa chọn dịch vụ kê toán củ... 


3of9 


H2: Đội ngũ nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ tác động tích cực đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các DN nhỏ và siêu 
nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 


Trình độ chuyên môn là khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng thái độ tham gia hiệu quả và nhất quán theo thời gian vào 
rong môi trường DN, việc làm. Người hành nghề trong các công ty cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán đòi hỏi phải có trình 
độ chuyên môn, am hiểu sâu về chuyên môn và pháp luật; ngoài việc giúp khách hàng tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn 
mực chuyên môn, còn phải giúp khách hàng hoàn thiện hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị khách hàng và 
nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên (Đinh Công Hiển và cộng sự 2023; Hunt và cộng sự, 1999). Đây chính là cơ sở 
nhóm nghiên cứu đề ra giả thuyết nghiên cứu sau: 


H3: Trình độ chuyên môn tác động tích cực đến Sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các DN nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An. 


Hình ảnh DN là một khái niệm rộng và khó có thể phân định rõ ràng giữa các nhân tố cấu thành. Đó có thể là sự tổng hòa 
của các mối quan hệ mà DN thiết lập với khách hàng và xã hội; là sự liên kết giữa thương hiệu, văn hóa DN và thành công 
kinh doanh. Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về hình ảnh DN. Tuy nhiên, hình ảnh DN phải phản ánh chính xác vị trí 
của DN so với các đối thủ cạnh tranh, trong đánh giá của khách hàng, cũng như trong bối cảnh khu vực và quốc tế (Mai Thị 
Hoàng Minh và Giáp Thị Lệ, 2019). Đây chính là cơ sở nhóm nghiên cứu đề ra giả thuyết nghiên cứu sau: 


H4: Hình ảnh của đối tượng cung cấp dịch vụ tác động tích cực đến Sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các DN nhỏ và siêu 
nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 


Lacity và Hirschheim (1993) xác định động lực quan trọng nhất cho để sử dụng dịch vụ kế toán là giảm chỉ phí. Các DN có 
hể loại bỏ các chi phí cố định liên quan đến việc sử dụng nhân viên kế toán nội bộ. Sự sắp xếp này dễ quản lý hơn vì nó làm 
ăng tính linh hoạt trong cơ cấu tổ chức. Nghiên cứu của Đinh Công Hiển và cộng sự (2023) đã chỉ ra rằng, giá phí dịch vụ có 
ác động cùng chiều đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán. Đây chính là cơ sở nhóm nghiên cứu đề ra giả thuyết nghiên cứu sau: 


H5: Giá phí dịch vụ tác động tích cực đến Sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các DN nhỏ và siêu nhỏ của các DN nhỏ và siêu 
nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 


Nghiên cứu của Đinh Công Hiển và cộng sự (2023), Ngô Thanh Hạnh (2022) đã chỉ ra rằng, lợi ích dịch vụ có tác động cùng 
chiều đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán. Đây chính là cơ sở nhóm nghiên cứu đề ra giả thuyết nghiên cứu sau: 


H6: Lợi ích cảm nhận tác động tích cực đến Sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các DN nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ 
An. 


Khả năng đáp ứng là khả năng nhận diện và thỏa mãn nhu cầu khách hàng tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh. Thể hiện sự 
hiểu biết cũng như kinh nghiệm của các nhà cung cấp dịch vụ về các lĩnh vực hoạt động của khách hàng để từ đó tăng 
thêm khả năng tư vấn cho những nhu cầu khác nhau của khách hàng. Như vậy, khách hàng sẽ cảm nhận giá trị sản phẩm 
của công ty và công ty có lợi thế cạnh tranh trên cơ sở khác biệt (Nguyễn Đào Tùng và Đỗ Văn Trường, 2022; Vuong và 
Nguyen, 2024). Đây chính là cơ sở nhóm nghiên cứu đề ra giả thuyết nghiên cứu sau: 


H7: Khả năng đáp ứng tác động tích cực đến Sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các DN nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An. 


Theo Hunt và cộng sự (1999), có 12 tiêu chí ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà cung cấp, trong đó có tiêu chí đa dạng loại 
hình dịch vụ cung cấp cũng là tiêu chí để các chuyên gia và chủ DN nhỏ lựa chọn và duy trì dịch vụ kế toán. Dịch vụ kế toán 
bao gồm một chuỗi cung ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, công ty dịch vụ kế toán ngoài việc cung cấp dịch vụ kế 
toán còn phải cung cấp thêm dịch vụ khai báo thuế, các dịch vụ liên quan khác trong quá trình hoạt động của DN. Đây chính 
là cơ sở nhóm nghiên cứu đề ra giả thuyết nghiên cứu sau: 


H8: Sự đa dạng dịch vụ tác động tích cực đến Sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các DN nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An. 


Mô hình nghiên cứu 
Dựa trên các nghiên cứu có liên quan, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu như Hình. 


Hình: Mô hình nghiên cứu đề xuất 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29788 


9/18/2024, 9:11 PM 


¬ r * ^ Ẫ 2 2 LŠ kệ LŠ r l 
Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên sự lựa chọn dịch vụ kê toán củ... 


4of9 


Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp, đề xuất 


Phương pháp nghiên cứu 


Nghiên cứu định lượng thông qua phương pháp chọn mẫu thuận tiện, khảo sát bằng bảng câu hỏi gửi trực tiếp đến 300 DN 
trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ tháng 01/2024 đến tháng 3/2024 và có 246 phiếu thu về hợp lệ được đưa vào xử lý. Dữ liệu thu 
thập từ bảng câu hỏi khảo sát được tiến hành xử lý bằng phần mềm SPSS 26.0. 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Thống kê mô tả 


Bảng 1: Kết quả thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 


Số lượng DN tham gia khảo sát (N = 246) 

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%) 
DN 
Nhỏ HS 71,14 
Siêu nhỏ 71 28,86 
Tổng 246 100,00 
Chức danh đại diện DN 
Giám đốc 85 34.55 
Phó giám đốc 75 30,49 
Kế toán trưởng 63 25,61 
Trưởng/phó phòng 13 5,28 
Khác 10 407 
Tổng 246 100,00 


Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả 


Bảng 1 cung cấp một cái nhìn tổng quan về mẫu nghiên cứu gồm 246 DN trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với các tiêu chí phân 
loại, như: quy mô DN và chức danh đại diện DN. Dưới đây là các nhận xét chỉ tiết dựa trên các tiêu chí này: 


Về phân loại DN: Phần lớn các DN tham gia khảo sát là DN siêu nhỏ (71,14%), chiếm hơn một nửa tổng số DN tham gia 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29788 


9/18/2024, 9:11 PM 


Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên sự lựa chọn dịch vụ kê toán củ... 


5sof9 


khảo sát. 


Về chức danh Đại diện DN tham gia khảo sát: Giám đốc là chức danh đại diện phổ biến nhất trong mẫu khảo sát (34,55%), 
tiếp theo là Phó Giám đốc (30,49%) và Kế toán trưởng (25,61%). Số lượng đại diện từ các vị trí khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ 


K 


K 


bị 
tổng > 0.3 và hệ số Cronbacls Alpha nếu xóa thang đo đó đều nhỏ hơn Cronbachis Alpha của nhóm. Điều này cho thấy, các 
bị 


(4,07%). 


iểm định chất lượng thang đo 


iểm định độ tin cậy thang đo cho 6 nhóm nhân tố, kết quả cho thấy, tất cả đều có hệ số Cronbachs Alpha > 0,7. Đối với các 
ến quan sát, thì có biến GP5, LI4, LI5 bị loại do không đạt yêu cầu, các biến quan sát còn lại đều có hệ số tương quan biến 


ến quan sát còn lại của các thang đo đều đảm bảo độ tin cậy. Từ đó, tất cả các biến quan sát còn lại đều được giữ lại 


trong phân tích nhân tố khám phá (EFA) tiếp theo (Bảng 2). 


Bảng 2: Kết quả kiểm định thang đo của các nhân tố theo hệ số Cronbachs Alpha 


K 


Mã hóa Nhân tố Biến thang đo Cronbachs Alpha 
GT Sự giới thiệu GT1,GT2,GT8,GT4,GT5 0,953 
NV Đội ngũ nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6 0,890 
©M Trình độ chuyên môn CM1, CM2, CM3,CM4 0,944 
HA Hình ảnh đối tượng cung cấp dịch vụ HA1, HA2, HA3, HA4, HA5 0,847 
GP Giá phí dịch vụ GP1, GP2, GP3, GP4 0,953 

LI Lợi ích cảm nhận LI1, LI2, LI3 0,788 
DU. |Khả năng đáp ứng DU1, DU2, DU3, DU4 0,957 
DD Sự đa dạng về dịch vụ DD1, DD2, DD3, DD4 0,898 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của nhóm tác giả 


ết quả phân tích EFA 


Kiểm định EFA các biến độc lập 


Bảng 3: Kiểm định KMO và Barlett của các biến độc lập 


KMO 0,845 
Chi bình phương xấp xi 8616,713 
Kiểm định Bartlett df 595 
Sig. 0,000 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của nhóm tác giả 


K 


ết quả phân tích EFA (Bảng 3) cho thấy, chỉ số KMO = 0,845 > 0,5 chứng tỏ phân tích nhân tố thích hợp với dữ liệu nghiên 


cứu. Kết quả kiểm định Bartlett là 8616713 và hệ số Sig. = 0,000 nhỏ hơn mức ý nghĩa 5%, điều này cho thấy dữ liệu dùng 
để phân tích EFA là hoàn toàn hợp lý. 


S 


au khi sử dụng phép xoay ma trận, kết quả phân nhóm các nhân tố có được như Bảng 4. 


Bảng 4: Kết quả phân tích nhân tố các thang đo nhân tố sau khi xoay nhân tố 
Nhân tố 
1 2 3 4 S 6 ⁄ 8 
GT2 0,874 
GT3 0,866 
GT4 0,860 
GT1 0,859 
GT5 0,837 
NV6 0,819 
NV3 0,813 
NV2 0,769 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29788 


9/18/2024, 9:11 PM 


Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên sự lựa chọn dịch vụ kê toán củ... 


6of9 


NVS 0,758 


NVI1 0,712 


NV4 0,667 


2 0,926 


P3 0,919 


P4 0,906 


P1 0,903 


0,864 


0,845 


0,783 


1 0,782 


U2 0,876 


U1 0,871 


U3 0,867 


°Ô . - l*ŠỐAI - le TM - le N - 2M -? NGoI ` 
G2 | > | 


U4 0,854 


HA4 0,818 


HAS 0,808 


HA2 0,705 


HA1 0,659 


HA3 0,574 


DD2 0,776 


DD1 0,756 


DD4 0,662 


DD3 0,654 


LI1 0,832 


LI2 0,820 


LI3 0,744 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của nhóm tác giả 


Kết quả (Bảng 4) cho thấy, sự tập trung của các biến quan sát theo từng nhân tố rất rõ ràng, các biến quan sát đều có hệ số 
tải nhân tố > 0,5 thể hiện mức độ quan trọng cũng như sự chặt chẽ của thang đo ban đầu, tất cả các thang đo đều đạt được 
giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Kết quả xoay nhân tố cho thấy, 35 biến quan sát được phân thành 8 nhóm nhân tố và không 
có biến nào loại khỏi mô hình. 


Phân tích EFA biến phụ thuộc 


Bảng 5: Kiểm định KMO và Barletts của biến phụ thuộc 


KMO 0,742 
Chỉ bình phương xấp xi 23515).7/190) 
Kiểm định Bartlett df 10 
Sig. 0.000 
| 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của nhóm tác giả 


Từ bảng 5 trên, kết quả phân tích EFA cho biến phụ thuộc cho thấy, chỉ số KMO = 0,742 (> 0.5 và < 1), ngoài ra kết quả kiểm 
định Bartlett là 233,750 và hệ số Sig. = 0.000 nhỏ hơn mức ý nghĩa 5%. Kết quả này cho thấy, phân tích nhân tố và phù hợp 
với dữ liệu nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu dùng để phân tích nhân tố là hoàn toàn hợp lý. 


Bảng 6: Kết quả phân tích EFAcủa biến phụ thuộc sau khi xoay ma trận 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29788 


9/18/2024, 9:11 PM 


Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên sự lựa chọn dịch vụ kê toán củ... 


7of9 


Nhân tố 
1 
LC1 0,794 
IU22 0,788 
LC4 0,662 
LG@S 0,643 
LC5 0,514 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của nhóm tác giả 


Kết quả (Bảng 6) cho thấy, 5 biến LC1, LC2, LG4, LC3, LC5 được gom lại thành 1 nhóm nhân tố duy nhất và tiếp tục được sử 
dụng trong các phân tích tiếp theo. 


Phân tích hồi quy bội 


Bảng 7: Hệ số xác định hiệu chỉnh (R2 hiệu chính) 


Model SummaryP 


Mô hình R R^ RZ điều chỉnh Sai số chuẩn Durbin-Watson 


1 0,875 0,765 0,757 0,28992 1,466 


a. Dự báo: (Hằng số), DD, GP, LI, DU, NV, GTE, HA, CM 


Biến phụ thuộc 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của nhóm tác giả 


Kết quả phân tích hồi quy (Bảng 7) cho thấy, hệ số hiệu chỉnh R2 hiệu chỉnh = 0,757, điều này nghĩa là tất cả các biến độc lập 
ảnh hưởng đến 75,7% sự thay đổi của biến phụ thuộc LC; còn lại 24,3% là do ảnh hưởng của các biến khác ngoài mô hình, 
tác giả chưa tìm được hoặc do sai số ngẫu nhiên. Tiếp theo là hệ số Durbin-Watson = 1,466 và nằm trong giá trị từ 1 đến 3, 
điều này chứng tỏ không xảy ra hiện tượng tự tương quan trong mô hình thiết lập được. 


Bảng 8: Kết quả mô hình hồi quy 


Coefficients^ 


`. Hệ số hồi 
Hệ số hồi quy Đã và _ = 
cua chi: hóa quy chuẩn Kiểm tra đa cộng tuyến 
Mô hình hóa t Sig. 
B hiện Beta Độ chấp nhận VIF 
' Nn, “ 0,147 0375 0,708 

0,08 

GT 6 0,027 0123| 3,196 0,002 0,670 494 
0,14 

NV 3 0,028 0192| 5,133 0,000 0,709 410 
0,13 

CM 8 0,033 0183| 4,165 0,000 0,514 ,944 
0,07 

HA 2 0,034 0,085. 2,119 0,035 0,619 ,616 
0,05 

GP 3 0,024 0,/075| 2,218 0,028 0,877 ,140 
0,07 

LI 4 0,03 0,084|_ 2,408 0,017 0,807 ,240 
0,06 

DU 0 0,024 0,098|. 2,525 0,012 0,661 ,513 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29788 


9/18/2024, 9:11 PM 


Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên sự lựa chọn dịch vụ kê toán củ... 


Sof9 


0,32 


DD 7 


0,039 0,388 8,448 0,000 0,469 2,133 


a. Biến phụ thuộc: LC 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của nhóm tác giả 


Kết quả phân tích hồi quy (Bảng 8) cho thấy, hệ số phóng đại phương sai (VIF) của từng nhân tố có giá trị < 10, nên mô hình 
hồi quy không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến. Từ kết quả phân tích hồi quy, tác giả thiết lập phương trình hồi quy như sau: 


LC = 0,123* GT + 0,192* NV + 0,075* GP + 0,183* CM + 0,098* DU+ 0,085* HA + 0,388* DD + 0,084* LI 
KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 


Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 8 nhân tố của mô hình đều tác động đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các DN nhỏ và 
siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mức độ tác động theo mức độ giảm dần cụ thể như sau: Sự đa dạng về dịch vụ (DD); 
Đội ngũ nhân viên (NV); Trình độ chuyên môn (CM); Sự giới thiệu (GT); Lợi ích cảm nhận (LI); Hình ảnh đối tượng cung cấp 
dịch vụ (HA); Khả năng đáp ứng (DU); Giá phí (GP). 


Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất các hàm ý quản trị giúp nâng cao sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các 
DN nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau: 


Sự đa dạng về dịch vụ: Kết quả nghiên cứu cho thấy, các các DN nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An rất quan tâm 
đến các đối tượng cung cấp dịch kế toán có sự đa dạng về dịch vụ ngoài cung cấp dịch vụ kế toán còn kèm theo nhiều dịch 
vụ liên quan đến DN. Do đó, để có thể thu hút và duy trì được mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, tạo sự đột phá 
cũng như ấn tượng với khách hàng tiềm năng, cạnh tranh với các đối tượng cung cấp dịch vụ kế toán khác, trước hết các 
nhà cung cấp dịch vụ kế toán cần đa dạng hóa về dịch vụ, sản phẩm. Việc tìm kiếm và sử dụng dịch vụ kế toán sẽ giúp các 
DN giảm được chỉ phí và đơn giản bộ máy tổ chức. Hơn thế nữa, đối tượng cung cấp dịch vụ kế toán nào có những sản 
phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng được các nhu cầu cấp thiết, đặc thù của khách hàng thì chắc chắn sẽ được ưu tiên lựa chọn. 
Các nhà quản trị cần không ngừng tìm hiểu cập nhật tình hình hoạt động của các ngành kinh tế, nhu cầu kinh doanh của 
các DN để đưa ra các sản phẩm dịch vụ cung ứng riêng biệt. 


Đội ngũ nhân viên: Đầu tư vào đào tạo đội ngũ nhân viên về kỹ năng chuyên môn và quy trình kinh doanh của DN. Các công 
ty nên tổ chức các khóa đào tạo định kỳ và khuyến khích nhân viên tham gia các chương trình học tập nâng cao; Đảm bảo 
đội ngũ nhân viên có tác phong, trang phục lịch sự và thái độ làm việc nghiêm túc. Điều này góp phần tạo nên hình ảnh 
chuyên nghiệp của công ty; Xây dựng quy trình giải quyết khiếu nại và yêu cầu của DN một cách thỏa đáng. Các công ty cần 
có hệ thống phản hồi hiệu quả để giải quyết nhanh chóng các vấn đề mà khách hàng gặp phải. 


Trình độ chuyên môn: Các DN cung cấp dịch vụ kế toán cần phải xây dựng và hoàn thiện đầy đủ các quy chế ràng buộc và 
tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kế toán, kiểm soát chất lượng bằng các quy chế, quy trình công tác, quy 
trình nghiệp vụ đối với kế toán viên. 


Sự giới thiệu: Tạo ra các chương trình khuyến khích sự giới thiệu từ người thân, bạn bè và các cơ quan quản lý. Các chương 
trình này có thể bao gồm phần thưởng cho những khách hàng giới thiệu thành công dịch vụ cho người khác; Tăng cường 
các chương trình quảng cáo và sự kiện quảng bá dịch vụ kế toán. Các công ty cần sử dụng đa dạng các kênh truyền thông 
để tiếp cận khách hàng tiềm năng; Xây dựng mối quan hệ thân thiết và tin tưởng với khách hàng để họ có thể giới thiệu dịch 
vụ đến những người khác. Các công ty cần thường xuyên giao tiếp với khách hàng hiện tại và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với 
họ 


Lợi ích cảm nhận: Cung cấp dịch vụ giúp DN giảm chỉ phí tự thuê kế toán. Điều này có thể đạt được thông qua việc tối ưu 
hóa quy trình làm việc và sử dụng công nghệ tiên tiến; Giảm thiểu thời gian DN phải dành ra để đào tạo người mới bằng 
cách cung cấp dịch vụ từ những chuyên gia có kinh nghiệm và kỹ năng; Đảm bảo các mục thuế và tài sản của công ty được 
kê khai rõ ràng, mạch lạc và luôn được bảo mật. Điều này giúp tăng cường niềm tin của DN vào dịch vụ kế toán. 


Hình ảnh đối tượng cung cấp dịch vụ: Các đối tượng cung cấp dịch vụ kế toán nên chú ý đến việc xây dựng thương hiệu, 
đầu tư vào việc tạo dựng hình ảnh thương hiệu tạo ra sự khác biệt với các đối tượng cung cấp dịch vụ kế toán khác và lợi thế 
cạnh tranh, các đối tượng cung cấp dịch vụ kế toán có thể tham gia thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán; thường xuyên tham 
gia các buổi hội thảo cập nhật kiến thức kế toán; đăng ký hành nghề với Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam, các đối tượng 
cung cấp dịch vụ kế toán trao đổi với nhau một cách cởi mở, thẳng thắn chia sẻ về kinh nghiệm cũng như những khó khăn 
rong việc khai thác và duy trì khách hàng. 


Khả năng đáp ứng: Các DN cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần phải tự xây dựng các kế hoạch khảo sát khách 
hàng, tìm hiểu sự đa dạng trong lĩnh vực hoạt động của khách hàng trước khi cung cấp dịch vụ và khách hàng ở đây cụ thể 
à các DN nhở và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ kế toán. Từ đó, tạo ra đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp, hội nhập, được đào tạo theo quy trình, có bề dày kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật thông tin kinh tế, tài 
chính, kế toán, thuế, cung cấp các thông tin và ý kiến tư vấn có giá trị nhất, sẽ giúp cho chủ DN và DN có được những thông 
in chính xác, đảm bảo tin cậy cho việc đưa ra các quyết định về đầu tư kinh doanh, thương mại, về quản trị hiệu quả nhất. 
Qua đó, gia tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của DN giúp DN cảm nhận giá trị các sản phẩm dịch vụ của công ty, tạo lợi thế 
cạnh tranh trên cơ sở khác biệt. 


Giá phí: Định giá dịch vụ kế toán phù hợp với giá trị mà dịch vụ mang lại, đảm bảo tính cạnh tranh so với các đơn vị khác. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29788 


9/18/2024, 9:11 PM 


Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên sự lựa chọn dịch vụ kê toán củ... 


2of9 


Các công ty cung cấp dịch vụ kế toán cần thực hiện khảo sát thị trường để xác định mức giá phù hợp; Áp dụng nhiều ưu đãi 
cho các DN nhỏ và siêu nhỏ để họ có thể tiếp cận dịch vụ với chỉ phí hợp lý, chẳng hạn như giảm giá cho khách hàng mới 
hoặc giảm giá khi ký hợp đồng dài hạn; Thiết kế các gói dịch vụ linh hoạt giúp DN tiết kiệm chi phí. Các gói dịch vụ này có 
thể bao gồm các mức độ dịch vụ khác nhau phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của DN./. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Cục Thống kê tỉnh Nghệ An (2024), Niên giám Thống kê tỉnh Nghệ An, Nxb Thống kê. 


2. Đinh Công Hiển, Huỳnh Thị Cẩm Thơ, Nguyễn Thanh Liêm, Tất Duyên Thu và Phan Ngọc Bảo Anh. (2023), Các nhân tố 
ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kế toán của các DN nhỏ và vừa tại TP. Cần Thơ, Tạp chí Kế 
toán và Kiểm toán, số tháng 8, 97-104. 


3. Hair, J. F, Black, W. Œ., Babin, B. J., Anderson, R. E., and Tatham, R. (1998), Multivariate data analysis, Upper Saddle River, 
NU: Prentice hall. 


4. Hunt, R., McConnell, €., and Sasse, C. (1999), Marketing of Accounting Services to Professionals vs. Small Business 
Owners: Selection and Retention Criteria of These Client Groups, Small Business lnstitute Proceedings. 


5. Kotler, P, Keller, K. L., Koshy, A., and Jha, M. (2013), Marketing management: a South Asian perspectives, Pearson. 


6. Lacity, M. C., and Hirschheim, R. A. (1993), Information systems outsourcing; myths, metaphors, and realities, .John Wiley 
& Sons, lnc. 


7. Lai, W.-T., and Chen, C.-F. (2011), Behavioral intentions of public transit passengers -The roles of service quality, perceived 
value, satisfaction and involvement, Transport policy, 18(2), 318-325. 


8. Mai Thị Hoàng Minh, và Giáp Thị Lệ (2019), Các nhân tố ảnh hưởng tới việc quyết định chọn dịch vụ kế toán của các DN 
vừa và nhỏ tại tỉnh Đồng Nai, Tạp chí Công Thương, số 14, 258-263. 


9. Ngô Thanh Hạnh (2022), Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ kế toán, thuế của các DN nhỏ và vừa tại TP 
Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 


0. Nguyễn Đào Tùng và Đỗ Văn Trường (2022), Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ kế toán của các dn nhỏ và 
vừa trên địa bàn Hà Nội, Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, số 07 (228), 60-62. 


11. Philip Kotler (2001), Quản trị Marketing, Nxb Thống kê, Hà Nội. 
12. Quốc hội (2017), Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, số 04/2017/QH14, ngày 12/6/2017. 


13. Quốc hội (2015), Luật Kế toán, số 88/2015/QH13, ngày 20/11/2015. 


14. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories. 
AISDL. 


15. Vương Yến Linh và Nguyễn Hữu Đặng (2019), Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các 
DN nhỏ tại Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Đại học Tây Đô, số 07. 


Ngày nhận bài: 15/8/2024; Ngày phản biện: 22/8/2024; Ngày duyệt đăng: 18/9/2024 


URL: https://kinhtevadubao.vn/nghien-cuu-cac-nhan-to-anh-huong-de-n-su-lu-a-cho-n-di-ch-vu-ke-toa-n-cu-a-ca-c-doanh- 
nghiep-nho-va-sieu-nho-tren-dia-ban-tinh-nghe-an-29788.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29788 


9/18/2024, 9:11 PM 


